Hành trình du nhập của Thuyêt tương đôi vào Việt Nam 


To V. Dang 
to.v.dang@gmail.com 


Tóm tắt —Thuyết tương đối (TTĐ) của Albert Einstein, gồm 
TTĐ hẹp và TTĐ rộng, là một học thuyết vật lý đã được chấp nhận 
sau khi đứng vững qua nhiều thí nghiệm kiểm chứng khắc nghiệt. 
Cảm hứng từ việc sóng hấp dẫn được phát hiện và dự án LIGO được 
giải Nobel (2017), bài viết này trình bài lịch sử du nhập của TTĐ vào 
Việt Nam và quá trình du nhập và tiếp nhận TTĐ ở Đông Á. Sự chấp 
nhận của TTĐ tại Liên Xô và Á Châu góp phần làm sáng tỏ sự có 
mặt của TTĐ tại Việt Nam. Công việc dò tìm sự có xuất hiện của 
TTĐ ở VN được trình bày thông qua 4 giai đoạn tiêu biểu: trước 
1945, 1945-1954, 1954-1975, sau 1975. Các phân tích chỉ ra rằng 
TTĐ có mặt tại VN vào đầu những năm 1970 ở miền Nam và miền 
Bắc. Sự du nhập của TTĐ vào Việt Nam khá muộn so với các nước 
Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc). Điều thú vị là sự du 
nhập của TTĐ (hay vật lý hiện đại) ở các nước khác nhau có mối 
tương quan với việc phát triển kinh tế “kỳ diệu” của quốc gia đó . 

Keywords—Thuyết tương đối , Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Cách mạng Văn hóa, Albert Eỉnsteỉn , Lịch sử vật lý. 


I. GIỚI THIỆU 

Ba nhà khoa học gồm Rainer Weiss, Barry c. Barish, Kip 
s. Thome được trao giải Nobel vật lý năm 2017 vì sự đóng 
góp của mình trong dự án LIGO (Đài quan sát bằng giao thoa 
kế laser) và quan sát được sóng hấp dẫn cách đây 1,3 tỉ năm 
tại Mỹ một cách trực tiếp. Mặc dù sóng hấp dẫn có thể dự báo 
từ TTĐ rộng, nhưng Einstein không tin rằng sóng hấp dẫn có 
thể được tầm soát. Giải thưởng Nobel vật lý năm 2017 công 
nhận thí nghiệm cuối cùng trong hàng loạt các thí nghiệm 
kiểm chứng tính đúng đắn của TTĐ. Các phương trình về 
TTĐ là tấm văn bia và là đài tưởng niệm tuyệt hảo nhất của 
Albert Einstein. 

Thuyết tương đối bao gồm 2 phần TTĐ hẹp và TTĐ rộng. 
Chúng lần lượt được công bố vào năm 1905 và 1915. Trong 
khi TTĐ hẹp dễ dang có thể hiểu được và chấp nhận vào năm 
1920 [2] , TTĐ rộng rất khó khăn mới được cộng đồng các nhà 
vật lý phương Tây chấp nhận vào năm 1960 vì hàm lượng 
toán học trừu tượng, và ít khả năng thực hiện thí nghiệm kiểm 
chứng tính đúng đắn của nó ở kích cỡ vũ trụ. 

Nhìn từ châu Á, TTĐ được truyền bá vào Trung Quốc (TQ) 
từ các du học sinh tại Nhật Bản những năm 1920 với phòng 
trào Ngũ Tứ của trí thức và sinh viên. Trong khi Nhật Bản vẫn 
tiếp tục nghiên cứu vật lý cùng với sự chấp nhận của TTĐ như 
các nước phương Tây, TQ lại có sự hoài nghi và bác bỏ TTĐ 
từ cách nhìn duy vật biện chứng. Mãi đến sau 1970, TTĐ mới 
được phục hồi. Tình hình về sự tiếp nhận của TTĐ ở Việt 
Nam (VN) như thế nào? Bài viết có mục đích tìm hiếu lịch sử 
du nhập của TTĐ vào VN. 


Sau phần giới thiệu, bài báo sẽ trình bày sự tiếp nhận của 
TTĐ ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt có nhấn 
mạnh vào trường họp của TQ. Bài báo tiếp tục tìm hiểu sự có 
mặt của TTĐ ở VN. Cùng với phần nhận xét và thảo luận, một 
số kết luận quan trong sẽ được tổng kết. 


II. DU NHẬP CỦA TTĐ VÀO Á CHÂU 

Những năm đầu của thiên niên kỷ XX, vật lý hiện đại phát 
triển rầm rộ tại châu Âu. Tuy vậy tại châu Á khoa học tự nhiên 
còn chưa được chú trọng ngoài các nước Đông Á (ĐA) như 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á 
(ĐNA) thời đó con rất nghèo nàn, lạc hậu và đang bị ngoại 
bang đô hộ, là thuộc địa của các nước châu Âu. Vì vậy, rất tự 
nhiên, TTĐ du nhập vào các nước ĐA trước tiên so với các 
nước ĐNA. Bối cảnh lịch sử của VN có phần tương đồng với 
TQ, vì vậy hành trình du nhập của TTĐ vào TQ sẽ được 
nghiên cứu chi tiêt hơn Nhật Bản và Hàn Quôc. 


1. Nhật Bản 

Jun Ishùvara hay Jun Ishihara 1881 - 1947), tốt 

nghiệp vật lý lý thuyết ở Đại học Đế quốc Tokyo năm 1906, 
học trò của Albert Einstein 1912-1914 tại Đại học Munich, là 
giáo sư thực thụ và chủ nhiệm khoa vật lý tại Đại học Đe quốc 
Tohoku. Trong những năm 1909-1911, ong đã dựa trên TTĐ 
đê nghiên cứu một sô bài toán cụ thê như điện động lực 
electron, sự lan truyền ánh sáng của vật chuyển động, tính toán 
tensor năng lương - động lượng của trường điện từ. Bài báo 
đâu tiên của ông đăng vào năm 1909 là bài báo đâu tiên vê 
TTĐ tại Nhật Bản [3] . Ông là người đầu tiên nghiên cứu về 
TTĐ và có lẽ ông là người duy nhất hiểu về TTĐ ở Nhật. Hành 
trình khám phá 
phương Đông và 
thuyêt trình vê 
TTĐ của Einstein 
tại Nhật Bản cũng 
do ông tô chức vào 
năm 1922. (Hình 
1, Hình 2) 

Do vậy người ta 
có thế tin rằng 
TTĐ đã dư nhập 
vào Nhật Bản năm 
1909, gần như chỉ 
vài năm sau bài 
báo về TTĐ của 

Einstein được Hình 1: Lộ trình thuyết giảng TTĐ 

công bô năm 1905. của Einstein tại Nhật Bản 


2Ọ ’ 



1 



Hình 2: Einstein ở ĐH Kyoto Nhật Bản (1922) 

2. Hàn Quốc 

Cùng năm bài báo về TTĐ (1905) của Einstein được công 
bố, Đế quốc Triều Tiên đã bị Đế quốc 

Nhật Bản chiếm đóng thông qua “Hòa ước Nhật - Triều ( 0 ệẼ 
ÍỀÌĨ^M). Đế quốc Triều Tiên trở thành lãnh thổ bảo hộ 
hoàn toàn của Đế quốc Nhật Bản vào năm 1910 với “Hiệp ước 
Sát nhập Nhật - Hàn”( 0 ỆỆ#fNăm 1945 Hàn Quốc 
tuyên bố độc lập sau khi Nhật Bản bại trận ở Thế chiến II. 


Trong thời gian bị đô hộ, rất nhiều lưu học sinh Hàn Quốc 
học tập tại Nhật Bản đã thành lập Hiệp hội Lưu học sinh Hàn 
quốc tại Nhật (The Association of Korean Students Abroad in 
Tokyo, gọi tắt: AKSAT) nhằm canh tân và khai phóng đất 
nước bằng con đường khoa học - kỹ thuật. Dưới ảnh hưởng 
của các giáo sư Nhật và diễn thuyết của Einstein, Ch’oe Yun- 
Sik, thành viên của AKSAT, sinh viên Đại học Đe quốc 
Tokyo, đã tổ chức buổi 
thuyết giảng chuyên đề 
về TTĐ của Einstein cho 
học sinh, sinh viên và 
giáo viên Hàn Quốc tại 
Seoul vào 17-7-1923. 

Nhật báo Đông Á (The 
Dong-a Daily) mô tả 
Ch’oe Yun-Sik là 
chuyên gia trong lĩnh 
vực TTĐ vì ông là người 
trực tiếp tham gia nhiều 
khóa học về TTĐ cũng 
như nhiều buổi thuyết 
giảng của Einstein tại 
Nhật Bản [5] . 



Hình 3: Tin tức về việc mòi Einstein ] 

đến Hàn Quốc 

Oi w ~ db ìì 'Ýi ~*í. n 21 


Kang Mae, một giáo 
viên, nhà báo và diễn giả đã viết và phát hành quyển sách đầu 
tiên về TTĐ vào năm 1922 trong đó A.L. Becker, giáo sư toán 
lý Mỹ đã viết lời tựa cho tập sách. Sau khi đối chiếu với bản 
tiếng Nhật, tập sách về TTĐ của Kang Mae được biết là bản 
biên dịch lại từ tập sách đã viết về TTĐ của Ishiwara Jun và 
Takeuchi Tokio [6] . 


Như vậy TTĐ đã du nhập vào Hàn Quốc trong đầu thập 
niên 1920: 1922 (Ch’oe Yun-Sik) hoặc 1923 (Kang Mae). 


3. Trung Quốc 

Không như sự du nhập vào Nhật Bản hay Hàn Quốc, TTĐ 
được du nhập và tiếp nhận ở TQ có một số điểm khác biệt đáng 
đê quan tâm. Người ta có thê xem TTĐ được tiêp nhân và phán 
xét ở TQ theo 3 thời điểm: 1917, 1949, 1979. 

1) Thời kỳ Phong Trào Ngũ Tứ (1917 - 1921) 

Trung Quốc không có một hệ thống nghiên cứu vật lý học 
hay nghiên cứ khoa học theo kiểu phương Tây trước khi nó 
được du nhập từ Nhật Bản vào năm 1900. Thuật ngữ “vật lý 
học ($53^)” thực sự chỉ được sử dụng như là môn học vật lý 
có từ việc biên dịch các sách vật lý của Nhật, mặc dù danh từ 
vật lý ($53) đã được Vua Càn Long sử dụng để nói về lý lẽ và 
đạo lý. 

Vào đầu Thế kỷ XX, rất nhiều lưu học sinh Trung Quốc đã 
sang Nhật Bản du học. Điều này cho thấy Nhật Bản rõ ràng là 
cái nôi của vật lý mà ở đó nó được giảng dạy và học tập theo 
phương pháp nghiên cứu khoa học phương Tây duy nhất tại 
châu A. Khởi đâu sô du học sinh TQ tại Nhật vào khoảng 280 
sinh viẽn (1901), sau đó số lưu học sinh tăng dần, cao điềm là 
7285 sinh viên (1905-1906) và giảm dần khoảng 3328 sinh 
viên (1911) [7] . Cách mạng Tân Hợi (1911) do Tôn Văn (hay 
Tôn Trung Sơn) lãnh đạo đã châm dứt vương triêu Mãn Thanh 
trị vì gần 300 năm ở TQ. 

Hai học giả được đào tạo từ Nhật Bản, Xi Chongqing 
(1888 - 1969, - Hứa Tống Thanh) và Li Langbai (1890 

- 1959, Lý Phương Bách), là hai người đầu tiên du 

nhập và truyền bá TTĐ hẹp của Einstein vào TQ năm 1917. 
Lý do TTĐ xuất hiện lần đau tiên tại TQ vào năm 1917 được 
lý giải một phần là do Nhật chiếm đóng các tỉnh Sơn Đông 
của TQ sau Hiệp Ước Versailles. Lý do khác là do học sinh, 
sinh viên TQ đứng lên đấu tranh chống lại việc chiếm đóng 
của quân đội Nhật Hoàng. Từ đây, Phong trào Ngũ Tứ lan 
rộng (S0ỈSSỦ) và nó chuyển mũi nhọn đấu tranh từ chống 
lại Hiệp ước Versailles sang chống lại chính phủ Trung Hoa 
Dân quôc lúc bây giờ vào ngày 4-5-1919. Tuy nhiên phong 
trào Ngũ Tứ (mở rộng) được biết do sinh viên hình thành từ 
1915 đến 1926 để chống lại phong kiến và đế quốc. 

Xi Chongqing là một triết gia nghiên cứu về Triết học 
Neo-Kant và Xã hội học Comtean. Trong lúc tranh luận với 
Cai Yuanpei (HỹẼip 1 - Thái Nguyên Bồi), hiệu trưởng Đại 
học Bắc Kinh sau này, về nhiều vấn đề triết học và bản chất 
của tự nhiên, ông có nhắc đến TTĐ hẹp, cơ học lương tử, 
những điêu mà ông đã học ở Nhật Bản [7] . 

Li Langbai (theo học vật lý tại Đại học Tokyo, sau này là 
chủ nhiệm khoa và giao sư vật lý tại Đại học Wuchang (5^ n - 
Võ Xương), đã thuyết trình trước công chúng ở Wuchang (5^ 
với đề tài: “Động lực học Newton và Phi-Newton”. Ở đó ông 
đã giới thiệu TTĐ dựa vào việc biên tập lại bài báo của Lewis 
và Tolman [8] . 

Khao khát du nhập phương pháp nghiên cứu khoa học Tây 
phương vào TQ vào thời kỳ phong trào Ngũ Tứ hay Cách 
mạng Tri thức (£n!tÈíMÌ7), nhiều học giả phương Tây được 
mời sang TQ. Trong số đó, nổi bậc hơn hết là triết gia và nhà 
toán học Anh Bertrand Russel. Ong được mời thuyêt trình ở 
Đại học Bắc Kinh vào đầu năm 1921. Einstein được mời 
thuyết trình về TTĐ cùng thời, nhưng lời mời bất thành, mặc 


2 








dù ông có ghé Thượng Hải trên đường Đông Du đến Nhật Bản 
vào cuối năm 1922. (Hình 4) 

Công trình đầu tiên về TTĐ ở TQ xuất hiện vào năm 1917. 
Sau đó số công trình có liên quan đến TTĐ tăng dần từ 14 lên 
đến con số cao nhất là 53 vào năm 1922, nó giảm dần còn 6 
công trình trong năm 1926. Nói chung TTĐ không gặp phản 
đôi gì đáng kẽ từ lúc nó được du nhập và châp nhận ở TQ cho 
đến trước năm 1949. TTĐ còn được các trí thức TQ thời ấỵ 
xem là nền tảng của cuộc cách mạng nhận thức và lý thuyết 
vật lý vào đầu Thế kỷ XX. Dầu vậy, TTĐ của Einstein vào 
thập niên 1920 gặp không ít phản kháng ở Mỹ, châu Âu, Nhật 
Bản và Liên Xô vì các lý do “TTĐ chỉ là lý thuyêt suông 
không được kiêm chứng” và “sự hoài nghi vê nguyên lý ánh 
sang”. 



Hình 4: Einstein ở Shanghai Trung Quốc (1922) 

2) Thời kỳ 1949 

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 
1949 và Chiên tranh Triêu Tiên xảy ra 1950. Thời kỳ này, đê 
tránh bị Mỹ và phưong Tây cô lập, TQ có mối quan hệ hữu hảo 
với Liên Xô thông qua chính sách “Ngả về một phía” (— 

- Leaning to One Side). Tuy nhiên sự chia rẽ bắt đầu vào 
cuối thập niên 1950, phát triển dần thành xung đột biên giới 
vào năm 1962, đỉnh diêm đô máu giữa hai nước Xô - Trung 
vào năm 1969 do sự phân kỳ về ý thức hệ. Cũng trong giai 
đoạn này, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Văn hóa Đại 
cách mạng (ẴịbT^í^pp) diễn ra giữa 5-1966 đến 10-1976, với 
mục tiêu chính thức là "đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh 
vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lê thói mới của giai 
câp vô sản đê thay đôi diện mạo tinh thân của toàn bộ xã hội". 
Thời kỳ này, thái độ tiếp nhận TTĐ của Einstein dần bị thay 
đôi từ “ hân hoan ” tiêp nhận đên “hạ giọng ” và “cực lực phê 
phản ” diễn ra khắp mọi noi ở TQ một cách có tổ chức. 

Năm 1952, Nhà xuất bản Quốc gia về Tư liệu Chính trị ở 
Liên Xô đã phát hành tập sách mang tẽn “Phát biểu tại buổi 
thảo luận về giáo trình “Lịch Sử Triết học Tây Âu ” của G.F. 
Ảỉexandrov ,> do A.A. Zhdanov (A.A.)ĩQỊaHOB), Trưởng ban Tư 
tưởng và Uy viẽn Trung ưong Đảng Cộng sản Liên Xô, chủ trì 
vào 6-1947, vê việc biẽn soạn tài liệu Triêt học Marxist - 
Leninsit đầu tiên sau Thế chiến II. Soạn giả G.L. Alexandrov là 
Chủ nhiệm Ban nghiên cứu Triêt học thuộc Viện Hàn Lâm 
Khoa học Liên Xô, Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Trong buôi thảo 
luận này Zhdanov phát biểu: 


“Einstein đã đánh giá cao phưong pháp tiếp cận phê phán 
của (Emest) Mach trong quá trình phân tích các nguyên lý cơ 
học Newton (vê không gian - thời gian và tuyệt đôi - tương 
đôi, giải thích từ người viêt) và liên tục cho răng "Mach đã đi 
đúng hướng khi ông ây đê xuât có sự phụ thuộc quán tính vào 
bản chất của tương tác giữa các vật thể 

(DốHiHTeHH OTMeuaeT ộyiụỊaMeHTaiibHơe 3HaneHHe 
OTpHijaTejibHoro pe3yjibTaTa onbiTa MaốKejibC0Ha Ịịĩĩĩí 
oổocHOBamni rnnơTe3bi nơCTOAHCTBa CKOpơCTH CBeTa B 
nycTOTe. Oh nơAuepKHBaeT 3HaueHHe paổOT OTBenia, 
3KcnepHMeHTajibHO ,ZỊOKa3aBniero paBeHCTBO TJDKejioố H 
HHepTHOỖ Maccbl. OHHIUTeHH BblCOKO OIỊeHHJI KpHTHHeCKHH 
UOỊỊXOỊỊ, npơflBjieHHbiH MaxơM npn aHajiH3e npHHiỊHnoB 
MexaHHKH HblOTOHa, H HeơAHOKpaTHO 3a5IBJI5IJI, HTO «Max 6bIJI 
Ha npaBHHbHOM nyra, KơiTỊa OH BbicKa3aji Mbicjib o 
3aBHCHMOCTH HHepiỊHH OT xapaKTepa B 3 aHMO£eHCTBHfl MQyKỊỊỴ 
TenaMH») [11] 

Trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và kỉnh nghiêm phê 
phản ”, Lenin đã cực lực phê phán Mach như là một nhà triêt 
học duy tâm cân phải loại bỏ. Zhdanov tin răng triêt học chia 
thành hai phe đối lập rõ ràng: Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa 
duy tâm. Vì vậy, năm 1952, Liên Xô đã chính thức phát động 
phong trào phê phán Einstein, người ủng hộ Mach, như là một 
nhà duy tâm và TTĐ của ông. 

Tiếp theo Liẽn Xô, tháng 1 năm 1953, Nhân dân Nhật báo ( 
ÀK 0ííỉ) Trung Quốc đã đăng tải bài báo của Zhdanov và lên 
án Einstein là “phần tử phản động”, “người theo chủ nghĩa cá 
nhân dân chủ” ... TTĐ bị ruông bỏ băt đâu từ đây. [12] 

Khi Liẽn Xô dừng phê phán Einstein vào thập niẽn 1960, 
TQ với sự biến động chính trị của mình, bắt đầu tiến hành 
Cách mạng Văn hóa một cách kịch liệt. 

Trong chuyên mục “ Vừa hồng Vừa chuyên ” của Trung 
Quốc Thanh niên báo (^ vào năm 1965, hai viện 

sỹ Viện Khoa học Trung Quốc, trong đó có Qian Xuesen (hay 
Hsue-Shen Tsien - - Tiền Học Sâm), vua hỏa tiển của 

TQ, lên án Einstein vì cho rằng ônẸ chưa thoát khỏi ảnh hưởng 
của giai cấp tư sản và sử dụng kiến thức của mình hỗ trợ Đế 
quốc Mỹ chế tạo bom nguyên tử nhằm uy hiếp các nước xã hội 
chủ nghĩa như Liên Xô và Trung Quôc. [12] 

Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu diễn ra vào năm 1966, 
TTĐ của Einstein được mang ra phê bình trước tiên trong giới 
khoa học tự nhiên. Dưới sự tung hoành của các “Hông vệ binh” 
và trí thức “nửa mùa”, một giáo viên trung học dạy toán ở Hồ 
Nam đã sử dụng luận cứ của Chủ nghĩa Max-Lenin và Tư 
tưởng Mao Zedong (dấỷiUỆÍ - Mao Trạch Đông) để tiến hành 
phê phán lý thuyết trường (hay TTĐ tổng quát) của Einstein. 
Ong ta nhận xét: “TTĐ không vượt qua vũng lây của “Duy vật 
cơ giới ” và hoàn toàn vi phạm “qui luật vận động mâu thuân 
của vật châC do Mao Chủ tịch chỉ dạy”. 

Lóp học “Quan điểm phản động của giai cấp tư sản trong 
việc phê bình lý luận khoa học tự nhiên” do Viện Khoa học 
Trung Quốc tổ chức 3-1968 nhận xét “sai lầm nghiêm trọng 
của TTĐ là lực cản lớn nhất cần phải bị phê phán và loại bỏ 
triệt đê dựa trên Tư tưởng Mao Trạch Đông đê lý luận khoa 
học tự nhiên Trung Quốc được phát triển”. [12] 


3 




Cùng năm ấy, lớp học “ Phê bình nguyên ỉỷ bất biến của 
vận tốc ảnh sang ” của Einstein cũng bị phản bác. Lớp học kết 
luận: “TTĐ là học thuyêt chủ quan, ngụy biện. Nó là một học 
thuyết theo chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa tương đối. Nguyên 
lý vận tôc ánh sang bât biên thê hiện chủ nghĩa tu bản là chủ 
nghĩa đỉnh cao của xã hội loài người bất biến, sức sản xuất của 
chủ nghĩa tư bản là không thê vượt qua và quan diêm phản 
động về việc không thể vượt qua của khoa học phương Tây. 
Tất cả điều nay đều đối khán lại phép Duy vật Biện chứng”. [12] 

3) Thời kỳ 1979 

Sau khi Tứ nhân ban (H AIR) bị bắt vào năm 1976, Cách 
mạng Văn hóa chấm dứt. Mùa xuân năm 1979, kỷ niệm 100 
năm ngày sinh của Einstein, các giới khoa học TQ tụ họp tại 
Bắc Kinh để hân hoan. Ngay tại thời điểm này, thái độ thù địch 
đôi với TTĐ của Einstein được xem như châm dứt. Học thuyêt 
tương đối của Einstein lại được ưa chuộng và truyền bá, học 
tập rộng rãi tại TQ. 

III. Thuyết tương đối du nhập vào việt nam 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thế xem là trường đại học 
đầu tiên ở Việt Nam, nơi đã đào tạo hàng nghìn nhân tài, quan 
lại theo mô hình Nho học cho đất nước. Tương tự như Trung 
Quôc, Việt Nam không có một trường đại học với hệ thông 
nghiên cứu khoa học theo kiểu phương Tây trước khi Toàn 
quyẽn Đông Dương, Paul Beau, thành lập Viện Đại học Đông 
Dương (Université Indochinoise) năm 1906 nhằm hạn che 
người Việt sang Nhật du học theo phong trào Đông Du [13] . Vì 
thế việc du nhập của TTĐ vào Việt Nam có thể chia ra thành 4 
giai đoạn: trước 1945, 1954-1954, 1954-1975, sau 1975. 

1. Thời kỳ Pháp thuộc trước 1945 

Tháng 11 năm 1907, cơ sở giảng dạy đầu tiẽn của Viện Đại 
học Đông Dương (VĐHĐD) được khánh thành và khai giảng 
khóa học đâu tiên với ba phân khoa: Văn khoa, Luật khoa và 
Khoa học, tổng cộng có 94 sinh viên. Tuy nhiẽn việc giảng dạy 
chỉ tiên hành chưa được một năm thì phải dừng lại và VĐHĐD 
giải thể mà không có quyết định và thông báo nguyên nhân. 

Mười năm sau, vào 21-12-1917, Toàn quyền Đông Dương 
lúc ây là Albert Sarraut mới ra một quyêt định trong đó có nội 
dung tập hợp lại các cơ sở giáo dục bậc cao hiện có để thành 
lập VĐHĐD. Ngoài ba phân khoa nguyên thủy, VĐHĐD năm 
1917 mở thêm: Y dược, Thú y, Thủy lâm, Sư phạm, Thương 
mại, Tài chính, Luật khoa hành chánh. Năm 1923 Khoa học 
ứng dụng mới được hình thành, tuy nhiên các khóa học chỉ là 
những môn khoa học phô thông, không phải lý thuyêt vật lý, 
hóa học như ở Pháp [13][14] . Hàng năm VĐHĐD chỉ nhận 
khoảng 100 sinh viên từ Việt-Miên-Lào và Vân Nam (TQ), chỉ 
khoảng 30 sinh viẽn được tốt nghiệp cử nhân mỗi năm 
(baccalaureate) [13] . 

Năm 1941 mặc dù Thế chiến II gây gián đoạn giữa Việt 
Nam với Pháp, VĐHĐD mở thêm trường Kiến trúc và tái hoạt 
động cho đến tận năm 1945. Nó là cơ sở giáo dục bậc đại học 
duy nhất ở Đông Dương cho đến năm 1945. Niên học cuối 
cùng trước khi chính quyền Pháp bị Nhật đảo chính VĐHĐD 
có 1575 sinh viẽn ghi danh (đa sô người Việt, 18 người Khmer, 
12 người Lào, 8 người Hoa) [13] . 

Các trí thức tiêu biểu xây dựng cơ sở khoa học và viện đại 
học sau này ở Việt Nam đều sống vào thời Pháp thuộc. Họ là 


những lưu học sinh Việt Nam học tại Pháp như Ngụy Như 
Komtum (1913-1991), Tạ Quang Bưu (1910-1986), Hoàng 
Xuân Hãn (1908-1996),* Nguyễn Thúc Hào (1912-2009), 
Nguyễn Xiển (1907-1997). Sau khi đổ cử nhân hoặc thạc sỹ 
(Aggrégé )*, họ đêu trở vê Việt Nam vào thập niẽn 1930. Các 
trí thức hồi hương này tập họp lại xuất bản báo Khoa học phát 
hành cả Đông Duơng, với mục đích truyên bá ý tưởng và 
phương pháp khoa học, xây dựng văn hoá mới cho quôc dân vê 
phương diện khoa học tương tự như phong trào Ngũ Tứ ở 
Trung Quốc, AKSAT ở Hàn Quốc. 

Trong bài viết về người sáng lập ngành vật lý Việt Nam, 
Ngụy Hữu Tâm, tiẽn sỹ vật lý, có nhăc đên cha mình, Ngụy 
Như Kontum, giáo sư vật lý, răng: “ông vê nước năm 1939, 
chưa có đại học, ông dạy học ở trường Trung học Chasseloup 
(Sài Gòn - nay là trường Trung học Lẽ Quý Đôn), trường Bưởi 
(nay là trường trung học Chu Văn An, Hà Nội), băt đâu từ 
những việc sơ đẳng nhất là xây dựng nền đại học trước đã, rồi 
mới nói tới vật lý được, ơ trường Bưởi, ông tô chức hội SET 
để giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên. Đồng thời ông 
cũng viết báo để phổ biến kiến thức cho quần chúng, tham gia 
biên soạn từ điển tiếng Việt” [16] . 

Do vậy, vào thời Pháp thuộc, TTĐ hầu như hoàn toàn chưa 
được biết đến như ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Nó 
còn quá xa lạ với mục tiêu của người Việt lúc ây đang có khát 
vọng đấu tranh chống lại sự đô hộ của người Pháp. 

2. Thời kỳ 1945 -1954 

Sau khi Nhật đầu hàng ở Thế chiến II năm 1945, Pháp thay 
Nhật trở lại chiêm đóng Việt Nam. Lúc này hai quôc gia Việt 
Nam cùng tồn tại: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1976), 
Quốc gia Việt Nam (1949-1955). Chiến tranh Đông Dương lần 
I (hay Chín năm kháng chiến) xảy ra trong giai đoạn này và nó 
được châm dứt băng trận chiên Điện Biên Phủ. 

về phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ngụy Như Kontum 
đươc Hô Chí Minh giao chức Giám đôc Đại học Việt Nam, 
Tổng Giám đốc Trung học vụ. Ông cùng Nguyễn Xiển và Lê 
Văn Thêm tham gia xây dựng Khu học xá Trung ương năm 
1951 tại Nam Ninh (Quảng Tây, TQ). Năm 1954, ông được cử 
xây dựng ngành đại học, phụ trách Sư phạm Khoa học và hai 
năm sau giữ trọng trách Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà 
Nội. Tương tự, Trân văn Giàu, lưu học sinh từ Pháp và 
Moscow vê nước những năm 1930, cũng được giao nhiệm vụ 
xây dựng trường Dự bị Đại học (1951), trường Đại học Văn 
khoa và trường Đại học Sư phạm khoa học (1954) [18] . Vào thời 
gian này, năm 1949, nhiều học sinh như Nguyễn Đình Tứ, 
Nguyễn Hoàng Phương, Chu Hảo, được cử đi đào tạo khoa học 
cơ bản ở Khu học xá Trung ương (TQ). Vào hè năm 1951, một 
nhóm học sinh đầu tiẽn gồm 21 người được cử sang Liên Xô 
học tập và năm 1954 hơn 60 học sinh được cử sang Trung 
Quôc học kỹ thuật [19] . Nó mở đâu quan một hệ hợp tác trong 
lĩnh vực đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý 
giữa Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa [17] . Tuy vậy, TTĐ 
hoàn toàn chưa được phổ biến trong giảng dạy vật lý. 

Các trường đại học của Quốc gia Việt Nam do chính quyền 
Bảo Đại quản lý sau một số xáo động đã hoạt động trở lại từ 
năm 1948. Hệ thông trường, lớp được tái giảng, chương trình, 
nội dung giáo dục hầu như không có gì thay đổi lớn so với 
trước năm 1945. Nó được duy trì chủ yêu ở các thành phô lớn 


4 



như Hà Nội, Nam Định, Huế, Sài Gòn. Tuy nhiên, những kiến 
thức khoa học, kỹ thuật mà học sinh, sinh viên, trí thức tiêp thu 
được từ hệ thống giáo dục này chỉ cần thiết cho công tác 
chuyên môn trước mắt và về sau này, nhưng nó lại không hề 
nhắc đến TTĐ của Einstein. 

Do vậy, không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng TTĐ của 
Einstein được giảng dạy và nghiên cứu trong giai đoàn 9 năm 
này. 

3. Thời kỳ 1954 -1975 

Sau trận chiến Điện Biên Phủ, Pháp ra đi và Mỹ thay Pháp 
vào Việt Nam. Lúc này hai quốc gia Việt Nam vẫn cùng tồn tại 
với vĩ tuyên 17 làm phân giới: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(1945 - 1976) ở phía bắc vĩ tuyến, Việt Nam Cộng Hòa (1954- 
1975) ở phía nam vĩ tuyên. Chiẽn tranh Đông Dương lân II 
(hay Chiên tranh Việt Nam) xảy ra trong giai đoạn này và nó 
được châm dứt vào ngày 30-4-1975 với sự sụp đô của chê độ 
Việt Nam Cộng hòa. 

3.1 Đại học Miền Nam 

Năm 1955, do thỏa thuận họp tác văn hóa Việt-Pháp, các 
trường đại học của Việt Nam Cộng hòa hay Đại học miên Nam 
đã tiếp thu những thành tựu của nền giáo dục thời Pháp và xây 
dựng mô hình đại học đào tạo tinh hoa (elite) kiêu Pháp cho 
người Việt. Xuât phát từ hệ thông Pháp, chương trình học được 
tô chức và dạy băng tiêng Pháp. Cho đẽn niên khóa 1965-1966 
các khóa học mới hoàn toàn được Việt hóa. Chỉ sau 1965 đại 
học miền nam mới có cơ hội tiếp cận với tinh thần thực dụng 
(pragmatic) và chế độ tự trị đại học (autonomous) của Mỹ. Từ 
đó mô hình đại học Mỹ như Cal Poly (Califomia Polytechic 
State University) mới được áp dụng vào hệ thống đại học Việt 
Nam như Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức (nay là Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thủ Đức) vào đầu 1970. Thật ra cho đến năm 
1975, Đại học miền Nam vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt tình 
trạng chuyển tiếp từ truyền thống trí thức hàn lâm của Đại học 
Pháp sang truyên thông thực dụng của Đại học Mỹ. [20] 

Tiền thân của Trường Đại học Khoa học Sài Gòn là Trường 
Cao đăng Khoa học ở Hà Nội thành lập năm 1941 thời Pháp 
thuộc, sau đó chi nhánh ở Sài Gòn của trường này được mở 
vào năm 1947. Trường Cao đăng Khoa học đôi thành Trường 
Đại học Khoa học năm 1953. Đen năm 1954, cơ sở Hà Nội 
chuyển vào Sài Gòn và hợp nhất với cơ sở Sài Gòn để trở 
thành một cơ sở duy nhất. Ngoài việc đào tạo cử nhân và dự bị 
cho các trường đại học khác, trường Đại học Khoa học đã băt 
đầu cấp bằng tiến sĩ quốc gia vào năm 1956. Từ đó cho đến 
năm 1975 đây là trung tâm khoa học xuât săc nhât ở miên Nam 
và là nơi phát triên mạnh vê đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ 
bản. 

Có thể nói Đại học Khoa học giai đoạn này có nhiều giáo 
sư giỏi nhất miền Nam. Một số giáo sư có học vị Tiến sĩ Khoa 
học Quôc gia (Docteur d’Etat ès Sciences, DSc.) ở Pháp hoặc 
Doctor of Philosophy (PhD) ở Mỹ, Anh, New Zealand đêu hôi 
hương trong thời gian này. Tiêu biêu là Lê Văn Thới (1917- 
1983), DSc. Hóa học ở ĐH Bordeaux, về nước năm 1958. Từ 
Ngọc Tĩnh (1929-2009), DSc. Toán ở ĐH Sorbonne, về nước 
1955. Trần Văn Tấn (1930-2013), DSc. Toán ở ĐH Toulouse 
và Trần An Nhàn (D.Eng) về Điện hồi hương cũng cùng thời 
gian này. Nguyễn Chung Tú (1922-2014), DSc. Vật lý ở 


Rennes, về nước năm 1960. Khoảng thời gian 1960-1962 hồi 
hương có Đặng Đình Áng (PhD Toán ở CalTech), Phạm 
Hoàng Hộ (DSc. Thực vật ở Pháp), Mai Trân Ngọc Tiêng 
(PhD Sinh Lý Thưc Vật, về năm 1962), Chu Phạm Ngọc Sơn 
(PhD Hóa học, về năm 1962), Phùng Trung Ngân (PhD Sinh 
Môi), Hoàng Quốc Trương (DSc. Động Vật Học), Đinh Văn 
Hoàng (DSc. Sinh Hóa Học) và Trần Kim Thạch (PhD Địa 
Chất, ở Anh). Tiếp sau là các giáo sư Cao Xuân Chuân (DSc. 
Vật lý ở Pháp), Phạm Khắc Hàm (DSc. Vật lý ở Pháp), 
Nguyên Hải (DSc. Vật lý Địa câu ở Pháp), Đặng Lương Mô 
(PhD ở Nhật), Nguyễn Hữu Phương (PhD ở New Zealand) 
cũng về nước. 

Tuy thế, đại học miền nam không phải không có nhược 
diêm. Nguyên Chung Tú, giáo sư khoa trưởng Đại học Khoa 
học Sài Gòn, trong bài thuyết trình “Những khuyết đỉêm của 
nên giảo dục hiện đại ” tại hội nghị giáo dục toàn quôc năm 
1964 đã phát biểu: 

“Giáo chức không đủ nên có giáo sư dạy quá nhiều giờ một 
tuân,... phòng thí nghiệm khoa học quá ít và sơ sài, dụng cụ 
thính thị dạy sinh ngữ thiêu thôn,... thi cử choán mât nhiêu thì 
giờ của học sinh và giáo chức. Học sinh lo thi rớt, nêu đậu lo 
thất nghiệp, lên Đại học vấp vào chuyển ngữ.” [20] 

Thực trạng giáo dục đại học miền Nam giai đoạn này cũng 
được Lê Xuân Khoa, thứ trưởng Bộ Giáo dục VNCH (1965) và 
phó viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn (1974-1975) kê lại: 

“Ngoài truyền thống bảo thủ của Pháp, một lý do quan 
trọng khác làm chậm sự phát triên đại học là tình hình kinh tê 
thời chiên và nạn thiẽu giáo sư so với tỉ lệ gia tăng của sinh 
viên và số đại học được mở thêm khiến nhiều giáo sư phải 
nhận dạy ở nhiều trường, có khi còn kiêm nhiệm chức vụ khác 
nữa. Mỗi lần đi dạỵ xa như từ Sài-gòn ra Huế hay Đà-lạt hay 
Cân Thơ, giáo sư cân phải ở lại địa phương trung bình hai, ba 
ngày. Công việc nghiên cứu chuyên môn lại càng bị hạn chê, 
sáng kiên và phương pháp giảng dạy mới cũng không được 
phố biến khi những người có hiểu biết và đầu óc đổi mới lại 
chính là những người được giao phó thêm chức vụ mà công 
việc hàng ngày thường chiếm nhiều thì giờ hơn là dạy học”. [20] 

Các giáo sư thời ấy vì thế chủ yếu tập trung giảng dạy hơn 
là nghiên cứu mặc dù Đại học khoa học Sài Gòn từ năm 1958 
đã có các tạp chí Khảo-cứu niên-san Khoa-học Đại-học Đường 
(Annales de la Laculté des Sciences), các Ban Lý - Hóa có tạp 
chí nghiên cứu khoa học riêng: Chemical Abstract, Physical 
Review. Điêu đáng mừng là thư viện trường lúc này có khá 
nhiêu đâu sách giáo khoa và tạp chí viêt băng tiêng Pháp so với 
tiẽng Anh. Tuy nhiên sách giáo khoa thông dụng như Lectures 
on Physỉcs của Feynman, Introduction to Solid State Physics 
của Kittel, Quantum Mechanics của Shiff đã được sử dụng. [21] 

Từ các sách giáo khoa bằng tiếng Anh nói trẽn cho phép 
người viêt ước đoán (subjective estimation) răng thời gian giáo 
trình Feynman (1965) có mặt ở thư viện Đại học khoa học 
được xem là thời gian sinh viên Ban vật lý lý thuyêt và vật lý 
nguyên tử có cơ hội tiếp nhận và nghiên cứu TTĐ của Einstein 
theo nội dung bài giảng ở chương 15, tập 1, vê “Thuyêt tương 
đối hẹp.” ( The Specỉal Theory of Relativityý 22 ^ (Hình 5) 


5 




Do vậy, TTĐ có thể phỏng đoán được du nhập và có mặt 
tại miên Nam vào đâu thập niẽn 1970. 

3.2 Đại học Miền Bắc 

Sau hiệp định Geneve năm 1954, cơ cấu dân số Việt Nam 
có sự thay đổi: dân Bắc di cư vào Nam, dân Nam ra Bắc tập 
kết. Đại học ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) hay 
còn gọi là Đại học miền Bắc cũng được xây từ cơ sơ của Viện 
Đại học Đông dương và Khu học xá Trung ương (TQ). 

Thực hiện ý tưởng của Hồ Chí Minh, Khu học xá Trung 
ương đã được thành lập ngày 1-10-1951 tại Quê Lâm (Trung 
Quốc) nhằm đào tạo giáo viẽn, cán bộ nòng cốt cho miền Bắc 
sau này. Chỉ sau 7 năm hoạt động (1951-1958), Khu học xá đã 
đào tạo được hơn 4.000 giáo viên, phiên dịch viên và hơn 
3.000 học sinh phổ thông các cấp, các sinh viên đại học ngôn 
ngữ, khoa học cơ bản. Học viên của Khu học xá sau khi vê 
nước đa phần đều trở thành các cán bộ lãnh đạo, hiệu trưởng 
các trường Đại học, các nhà nghiên cứu danh tiêng. [23] 

Cuối năm 1954, sau ngày giải phóng Thủ đô 10-10, Chính 
phủ VNDCCH ra quyết định thành lập trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa (do Đặng Thai Mai làm hiệu trưởng), trường 
Đại học Sư phạm Khoa học (do Lê Văn Thiêm làm hiệu 
trưởng) trẽn cơ sở sát nhập các trường Sư phạm cao cấp ở Nam 
Ninh vê lại Việt Nam, Sư phạm Cao câp và Dự bị Đại học ở 
Khu IV (do Trần Văn Giàu làm hiệu trưởng) từ miền trung ra 
băc và Trường Cao đăng Khoa học. Cùng với trường Đại học 
Y Dược, trường Đại học Nông nghiệp, đó là những trường đại 
học đầu tiên của VNDCCH sau 1954. Đến 1956, trường Đại 
học Tổng họp (do Ngụy Như Kontum làm hiệu trưởng) và Đại 
học Sư phạm (do Đặng Thai Mai, rôi Phạm Huy Thông làm 
hiệu trưởng) được thành lập trên cơ sở hai trường ĐHSP Văn 
khoa và ĐHSP Kdioa học. 

Trong lịch sử phát triển của nền Khoa học tự nhiên ở đại 
học miền Bắc, trường Đại học Sư phạm Khoa học, tuy chỉ tồn 
tại hai năm (1954-1956), nhưng nó chiếm một vị trí cực kì 
quan trọng. Các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi hồi ấy sau 2 
năm được các thầy Nguy Như Kon Tum, Vũ Như Canh, 
Dương Trọng Bái, Ngô Quốc Quýnh, Nguyễn Hoàng Phương 
đào tạo từ chương trình ba năm tinh giản đã được bổ nhiệm 
làm cán bộ giảng dạy ở các trường đại học Việt Nam sau này. 
Nhiều người đã trở thành những nhà khoa học tài năng, những 
cán bộ khoa học đâu ngành, và những cán bộ lãnh đạo khoa 
học có uy tín. Riêng về Toán Lý, các nhà khoa học nổi tiếng 
Phan Đình Diệu, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Văn Hiệu, Vũ 
Đình Cự, Lý Hòa, Dương Văn Phi, Nguyễn Ngọc Giao và 


nhiều nhà khoa học tài danh khác đã xuất thân từ trường Đại 
học Sư phạm Khoa học. Chỉ trong vòng hai năm tồn tại, trường 
Đại học Sư phạm Khoa học đã đào tạo đựơc nhiêu nhân tài cho 
đất nước. 

về mặt giảng dạy, giáo trình đại học giai đoạn này bỏ mô 
hình của Pháp và theo chương trình học của Liẽn Xô, chú tâm 
đên mặt thực dụng. Học sinh phải chọn một chuyên môn rât 
sớm và rẽ theo học trình đó. Cũng theo mô hình của Liẽn Xô 
thì mỗi trường đứng riẽng thành trường độc lập, giao cho từng 
bộ quản lý. Bộ Xây dựng năm Đại học Kiên trúc, Bộ Nông lâm 
điều khiển Đại học Nông lâm,... Hệ thống giáo dục đại học bị 
phân tán đơn lẻ. Bộ Giáo dục không giữ vai trò quản lý mà chỉ 
là cơ quan liên lạc giữa các trường sở. Bậc đại học của 
VNDCCH trong thời gian hơn 20 năm không câp băngtiẽn 
sĩ nào nên sinh viên cân đào tạo kiên thức cao hơn thì phải đi 
du học ở Liên Xô và Đông Âu. 

Năm 1954, Ngụy Như Kontum về thủ đô Hà Nội, được cử 
xây dựng ngành đại học và giảng dạy Vật lý tại Trường Sư 
phạm Khoa học. Hai năm sau, trường Đại học Tổng họp Hà 
Nội được thành lập năm 1956, Ngụy Như Kontum được cử làm 
Hiệu trưởng đầu tiên của trường và giữ chức vụ này cho tới khi 
về hưu. Khi tiếp quản Hà Nội, Nguyễn Hoàng Phương, về dạy 
ở Trường Đại học Sư phạm, và vào tháng 9.1956, khi Trường 
Đại học Tông họp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiẽn thuộc ĐHQGHN) được thành lập, ông đã có mặt 
ngay từ những ngày đâu tiên với tư cách người cán bộ giảng 
dạy. Lúc đầu, ông được cử làm Tổ trưởng Bộ môn Vật lỵ của 
Khoa Tự nhiên và trực tiêp giảng dạy các môn Toán cao câp và 
Vật lý. Sau khi Khoa Tự nhiên tách thành các khoa Toán, Lý, 
Hóa..., ông được cử làm Chủ nhiệm Khoa Vật lý. Bên cạnh các 
tên tuổi bậc thầy về vật lý như Ngụy Như Kontum, ông được 
coi là con chim đâu đàn của ngành Vật lý Việt Nam, là thây 
của hầu hết những nhà vật lý tiếng tăm như Nguyễn Văn Hiệu, 
Lý Hòa, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Phi Khanh sau này. 

Tuy nhiên không có tài liều nào cho thấy TTĐ được giảng 
dạy và nghiên cứu công khai trong thời gian này. Một trong 
những nguyên nhân cho việc này có thể vì VNDCCH đang tập 
trung sức lực và tài lực để thống nhất đất nước và chấm dứt 
chiến tranh hơn là nghiên cứu TTĐ. 

Một biến động xã hội khác cũng có thể khiến cho TTĐ 
không được giảng dạy vào giai đoạn này. 

a. Phòng trào Cải cách ruộng đất (1943-1956) ở miền Bắc 
dựa theo mô hình “Tho địa cải cách vận động ” (áliẾiĩk^ 
iẵặừ) (1946-1949) của TQ dưới sự chỉ đạo của Stalin [26] 
(Hình 6) để làm theo tuyên bố của Karl Marx trong 
bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: " cách mạng ruộng 
đất là điều kiện đế giải phóng dân tộc". Một số tranh luận 
vê Cải cách ruộng đât đã được mô tả khá nhiêu và không 
nằm trong phạm vi của bài viết này. Lúc này Liên Xô và 
Trung Quôc đẽu xem TTĐ là học thuyêt duy tâm và học 
thuyết tư sản có mưu đồ đánh phá học thuyết cộng sản 
“Duy vật biện chứng”. Vì vậy nội dung “phản động” của 
TTĐ sẽ hủy hoại trào lưu cách mạng vô sản thê giới. 

Năm 1964 khi Trần Quốc Vượng (1934 - 2005), giáo sư 
Sử học, ở tuối 30 tuối, có nói rằng: “ngoài những tài liệu 
kinh điên Maxỉst-Lenỉnỉst ông đã đọc qua, ông cũng hiêu 
được qua loa về Tương đoi luận của Albert Einstein và lỷ 


6 







thuyết Không gian 4 chiều hay con gọi là lý thuyết Thởỉ- 
Không gian liên tục ” [27] . Tuy nhiên sự phấn khích của ông 
đã bị người thầy Marxist của mình ở ĐHTH Hà Nội, Trần 
Văn Giàu, phê phán kịch liệt. Trong giáo trình Triêt học 
của mình, Trân văn Giàu mô tả TTĐ là một lý thuyêt 
“phản động”, đi ngược lại với phong trào cách mạng vô 
sản thê giới. Do vậy có thê nói, TTĐ gân như không thê có 
mặt ở miên Băc trước 1964. 


Jl A . 

£*f***±.. 

íVí -•' • ' ỉ 

*f*t-nr*i.-r,j^.4fr-L.Ị tr **-Jỵiỉv V S+*-**rt-*-*£áỊ**J 

****&, <ÍÌm^ ít* '»*£íý- 

y**4y *w^ ■ ■ 

#Vặ|f^*íhMv- í Js. -y » ẩw ... .r , I 

^ ỷẠ-Ln^tí ỷt 

fí, / Ciíy* 

** >í-/íNf 

n., H 4 Í — t-» //f^ 

r**i ■** í Mlh«' 



i*j JỂ*W?LầX. 


ỹ&Ằ. ự* M****^/^ /#■? #. * 

7(T,-Í 

4/V-* , A«* ^ M <ỉt /ử 

-t 

#</ Jíe^™ 

* í. /ử X . 

^Uéuỉ #J -Í*í 

íĩu ẩ^-ìý ***** r _.f 

/** /** Ạ*JtýỈJU- 

íftt*í4fl ^ J5í«#tA, 



/>£ ^*/ 

,/Ểa, 


£)ỡ«g c/z/ /. K Sta/ỉrc íAa« mển 

Tôi đã bắt đầu soạn thảo dự án chưong trình cải cách ruộng đất của Đảng Lao động 
Việt Nam, và sẽ nhanh chóng trình bày với đồng chỉ. 

Tôi gửi tới đồng chỉ cùng một số yêu cầu sau đây, và hy vọng sẽ nhận được chỉ thị của 
đồng chí về những vấn đề này. 

1. Cử một hoặc 2 đồng chỉ Liên Xô tới Việt Nam để tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng tại 
chỗ. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp, họ có thể thể giao tiếp với một tầng lớp 
rộng rãi. Mất khoảng mười ngày để đi từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi. 

2. Chủng tôi muốn gửi 50-100 học sinh sang Liên Xô học tập, họ đã có trình độ vần hóa 
lớp 9 ở Việt Nam, một vài người trong số họ là đảng viên và những người khác chưa 
phải là đảng viên, độ tuổi của họ từ 17 - 22. Đồng chỉ có nhất trí về vẩn đề này không? 

3. Chủng tôi muốn nhận từ các đồng chỉ 10 tẩn thuốc kí ninh (thuốc chống sốt rét) cho 
quân đội và dân thường, có nghĩa là cứ nửa năm nhận 5 tấn. 

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau đây : 

a) Pháo binh phòng không 37 li cho 4 trung đoàn, tổng số là 144 khẩu và 10 cơ số đạn 
cho mỗi khẩu pháo. 

b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tổng số là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi 
khẩu. 

c) Súng máy phòng không 12,7 lì cho hai trung đoàn, tổng số là 200 khẩu và 10 cơ số 
đạn cho mỗi khẩu. 

Sau khỉ nhận chỉ thị của đồng chỉ về những vẩn đề trên, tôi dự định sẽ rời khỏi Moscou 
vào ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 11 [1952]. 

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và những lời chúc tốt đẹp nhất! 

HỒ Chí Minh 
30-10-1952 


Hình 6: Thư của Hồ Chí Minh gửi đến Joseph Stalin 


b. Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc (1966-1976). 
Với sự phân kỳ vê ý thức hệ cộng sản, Chiên tranh biên 
giới Trung-Xô xảy ra năm 1969. Lúc này TQ đã không 
còn theo con đường của Stalin và tự lèo lái đất nước mình 
theo Tư tưởng Mao Trạch Đông. Do vậy phong trào Cách 
mạng văn hóa được phát động, nó khiến cho xã hội TQ bị 
xáo trộn nghiêm trọng. Việt Nam mặc dù không theo mô 
hình Cách mạng văn hóa của TQ như mô hình Cải cách 


ruộng đất , nhưng ám ảnh của phong trào Nhân văn Giai 
phẩm (1955-1958) và hàng trăm lưu học sinh VN ở TQ 
hồi hưong trong nổi lo lắng tình hình cực đoan ở TQ cũng 
khiến cho TTĐ chưa thuận lõi để giảng dạy ở Việt Nam. 


Cần nhắc thêm rằng, sau khi Stalin chết (1878-1953), các 
công trình của Einstein đã được dịch sang tiếng Nga. Nó là các 
tác phâm đâu tiên của Enstein được dịch ra tiêng nước ngoài. 
Sự thù địch của Liên Xô đối với TTĐ xem như đã hoàn toàn 
được xóa bỏ [28] . Một ví dụ tiêu biểu là Quyển 2 mang tên Lỷ 
thuyết trường cồ điển trong series Giảo trình vất lỷ lỷ thuyết do 
Landau và Lifshitz biẽn soạn đã mô tả tường tận vê thuyêt 
tương đôi [31] (Hình 7). Phòng trào Cách mạng văn hóa ở TQ 
chấm dứt vào năm 1976 sau khi “Tứ nhân ban ” bị bắt. Thuyết 
tương đối từ đó đã được đối xử công bằng trở lại. 

Thộ CỉasẸ ical 
ThôOry of Píelds 



Hình 7: Lý thuyết trường cổ điển 

(Giáo trình vật lý lý thuyết, quyển 2, Landau & Lifshitz, 1951) 


Do vậy từ 1960 - 1975, người ta có thể tin rằng TTĐ vẫn 
chưa được phổ biến rộng rãi ở miền Bắc. 

4. Thời kỳ sau 1975 

Ngày 30-4-1975, Chiến tranh Đông dương lần II (Chiến 
tranh Việt Nam) chấm dứt, Việt Nam hoàn toan thồng nhất. 

Thuyết tương đối đã được giảng 
dạy ở các giảng đường đại học Việt 
Nam từ năm 1976. Người viết bài 
này đích thân đọc qua giáo trình 
“Cơ vật lỷ ” do Nguyễn Hải, giáo sư 
Vật lý Địa cầu, soạn thảo cho sinh 
viên vật lý năm thứ 1 của Đại học 
Tổng họp TpHCM, in bằng roneo, 
xuất bản nằm 1976. Mặc dù Chiến 
tranh Biên giới Việt - Trung xảy ra 
2/1979, nhưng Bưu chính Việt Nam 

cùng năm ấy cũng phát hành tem kỷ Hình 8: Tem về 100 năm 
niểm 100 năm ngày sinh của Albert ngày sinh của Eistein 
Eistein. (Hình 8) 

Do vậy Thuyết tương đối của Albert Einstein có thể ước 
đoán có mặt từ Việt Nam khoảng đầu thập niên 1970. 

IV. Nhận xét và thảo luận 

Nhiều người cho rằng không hiếm giáo sư lỗi lạc trong lóp 
trí thức miền Nam, họ có đầu óc độc lập và chịu dấn thân phát 
triển nước nhà. Chính họ góp phần đưa VNCH lên vị thế lò đào 
tạo 3/4 sô kỹ sư trong toàn vùng ĐNA. Nêu có hoàn cảnh 



7 






















thuận lợi, có lẽ thế hệ trí thức quốc gia này đã mang lại nhiều 
thăng hoa cho xứ sở [29] . Hon thế nữa, có người còn nghĩ nếu 
hiệp định Paris 1973 được thi hành nghiêm chỉnh, thực hiện 
những điều khoản đã thỏa thuận về “hòa giải và hòa hợp dân 
tộc”, miên Nam Việt Nam dưới một chính quyên mới sau cuộc 
tổng tuyển cử, đã có triển vọng giàu mạnh không thua kém 
Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore và đại học miên Nam cũng 
từng đạt được “đắng cấp quốc tế.” Ket quả này cũng chắc chắn 
đã diên ra, dù chậm trê hơn nhiêu năm sau khi đât nước thông 
nhất, nếu đường lối “đổỉ mới” thật sự của những nhà lãnh đạo 
có tầm nhìn như Nguyễn Cơ Thạch hay Võ Văn Kiệt không bị 
trở ngại trên bước đường thực hiện [20] . 

Không nhìn qua lăng kính chính trị, chỉ nhìn từ góc độ khoa 
học - kỹ thuật (KHKT), hầu hết người ta đều đồng ý rằng tiến 
bộ KHKT và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong 
việc hôi phục và canh tân đât nước. 

Sau khi bại trận ở Thế chiến II (1945), nhờ sự giúp đỡ của 
Mỹ (1945 - 1952), sau 23 năm (1968) “Huyền diệu Nhật Bản ” 
(The Japanese Miracle), nước Nhật trở thành một nước công 
nghiệp phát triển với tổng sản lượng quốc nội (GDP) hàng thứ 
3 thế giới. 

Sau chiến tranh Hàn quốc chấm dứt (1950-1953), Nam Hàn 
còn là một nước nghèo nàn và lạc hậu, chỉ 8 năm sau (1961) và 
kéo dài suôt 32 năm “Kỳ diệu sông Hàn ” (Miracle on the Han 
River), Hàn Quốc đã trở thành nước công nghiệp phát triển và 
có nên kinh tê đứng thứ 3 châu A, thứ 11 thê giới. 

Sau khi Đặng Tiểu Bình cho phép Shẽnzhèn (Thẩm Quyến) 
phát triển thành Đặc khu kinh tế (1979), chỉ sau 31 năm 
(2010), Trung Quốc trở thành quốc gia có GDP lớn thứ 2 thế 
giới, hơn cả Nhật Bản và Nam Hàn. 

Sau khi thống nhất (1975), gần 43 năm (2018) xây dựng và 
phát triên, Việt Nam vân đang thuộc nước có thu nhập trung 
bình thấp và có GDP khá khiem tốn với các nước Đông Á kề 
trên, mặc dù nhiêu thành tựu ‘Huyên diệu Việt Nam ” đã thực 
hiện được như xây dựng cầu vượt sông Mekong cùng nhiều 
thành tích nâng cao dân trí và đời sông dân sinh trong nước. 

Chỉ lấy trường họp của TTĐ (sau này có thể là Cơ lương 
tử) trong vật lý hiện đại làm ví dụ, trong khi các nước Đông A 
chỉ mât khoảng 4-20 năm đê du nhập và truyên bá TTĐ, Việt 
Nam phải cần hơn 60 năm mới thấy TTĐ có mặt ở Việt Nam 
(Hình 9). Gân 70 năm sau (1976) TTĐ mới được giảng dạy và 
nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam. Do vậy sự thua 
kém vê khoa học kỹ thuật và công nghệ phân nào lý giải vì sao 
Việt Nam vẫn có sự cách biết khá xa với sự vươn lên và giàu 
mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đe có sự thay 
đổi về bản đồ khoa học-kỹ thuật và thứ hạng đóng góp GDP 
của Việt Nam so với khu vực và thê giới, lịch sử không thê \ập 
lại, người tài giỏi về khoa học-kỹ thuật cần có điều kiện để 
phát huy và đóng góp cho công đông và đât nước. 


Quốc Gia 

Năm du nhâp của 
TTĐ 

Số năm so với sư xuất hiên 
của TTĐ (1905) 

Nhật 

1909 

4 

Hàn 

1922 

17 

Trung Quốc 

1917 

12 

Việt Nam 

1970 

65 


Hình 9: Năm tiếp nhận và du nhập của Thuyết tương đối (1905) 


Phạm Xuân Yên, giáo sư vật lý ở Pháp, cho rằng: “muốn có 
những nhà khoa học tên tuổi tại quê nhà để đóng góp cho sự 
phát triên, xã hội cân có cơ sở hạ tâng tri thức tôt, hiện đại; có 
những thể chế học thuật phù hợp với quy luật phát triển của 
khoa học trên thê giới. Người làm khoa học cân phải có dam 
mê, tận tuy. Nhà nước cũng cần bảo đảm cho nhà khoa học đủ 
sống, và có quỹ để phát triển ngành mình, kết nối thế giới. 
Không có những điêu kiện đó, khoa học sẽ bó tay, sẽ không thê 
có nên khoa học quôc gia, mà chỉ có những cá nhân riêng lẻ, và 
phải dựa vào môi trường nước ngoài như hiện nay”. Người viêt 
bài báo này cũng rât đông cảm với nhận xét trên. 

V. KÉT LUẬN 

Việc ba nhà khoa học gồm Rainer Weiss, Barry c. Barish, 
Kip thăng giải thưởng Nobel 2017 đã khơi gợi cho người viêt 
tìm hiểu về quá trình sự du nhập của TTĐ của Einstein vào 
Việt Nam. Bài viêt có những kêt luận sau: 

• So với các nước Đông Á, TTĐ du nhập vào Việt Nam 
muộn hơn nhiều. 

• Trong vòng 4-20 năm kề từ lúc TTĐ được công bố, 
các nước Đông Á đã tiếp nhận TTĐ khá dễ dàng, Việt 
Nam cân hơn 60 năm đê TTĐ được giảng dạy và 
nghiên cứu tại giảng đường đại học. 

• Sự du nhập của TTĐ vào Việt Nam chịu ảnh hưởng 
của các cuộc Chiến tranh Động dương lần I (1945) và 
lần II (1975). Mãi sau đất nước thống nhất, TTĐ mới 
thật sự có mặt tại VN. 

• Các biến động xã hội ở Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ 
cũng ảnh hưởng gián tiếp vào quá trình tiếp nhận TTĐ 
ở VN ở miền Bắc và miền Nam. 

• Ý kiến rằng nếu nền giáo dục miền Nam được tiếp tục 
phát huy, khoa học kỹ thuật Việt Nam có thê sánh vai 
cùng Đông Á và dẫn đầu trong ĐNA là một kết luận 
chưa vững chăc, điêu này được minh họa băng việc 
tiếp nhận TTĐ ở VN so với các nước lân bang. 

• Việc tiếp nhận hơi muộn của TTĐ (hay cơ lương tử) 
nói riêng và vật lý hiện đại nói chung có môi tương 
quan trực tiếp tới sự phục hồi và phát triển kinh tế đất 
nước. 

• Bài toán về nguồn nhân lực khoa học-kỹ thuật cũng 
được đê cặp và kiên nghị với mục đích tìm vê quá khứ, 
phát triển tương lại nhằm thúc đẩy quá trình canh tân 
đất nước. 


References 

[1] https://www.nobelprize.org/nobel prizes/phvsics/laureate 

s/2017/. (Truy cập 31/7/2018). 

[2] Ạ. Hey, p. Walters, The New Quantum Universe. 
Cambridge University Press, 2003, p. 227, ISBN 978-0- 
521-56457-1. 

[3] K. Pelogia, c. A. Brasil, “Analysis of the Jun Ishiwara’s 
"The umversal meaning of the quantum of action", 2017, 
https://arxiv.org/pdf/1708.04676.pdf. (Truv cạp 
01/08/2018). 

[4] J. Adler, “When Einstein visited Japan”, Smithsonian 
Magazine, 2018, 












https://www.smithsonianmag.com/historv/albert-einstein- 

visited-iapan-180968737/ . (Truy cập 01/08/2018) 

[5] z. Ghim, “Einstein and Theory of Relativity in Korea 

during the 1920s ”, IntL __ Conf., 2006, 

https://pcst.co/archive/pdf/Ghim_PCST2006.pdf. (Truy 
cạp 01/08/2018) 

[6] S.Y. Kim, “Einstein’s theory of relativitỵ and the theory 
of relativitỵ in the early 1920's”, Journal of Study on the 
Historical Problems, VỐI. 1, Issue 27, 2012, pp. 33-62. 
https://www.krm.or.kr/krmts/search/detailView.html7dbG 
ubun=SD&category=ResearchPaper&m201 _id=l 002287 
9&local_id=l 0052837 

(in Koean) (Truy cập 01/08/2018) 

[7] D. Hu, “The reception of relatiỵity in China”, ISIS, Vol. 
98, No. 3, pp. 539-557, 2007. The University of Chicago 
Press Journals. 

[8] G.N. Lewis, R.c. Tolman, “The principle of relativiy, and 
non-Newtonian mechanics”, London, Edinburgh and 
Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 
Vol.18, pp. 510-523. 1990. 

[9] D. Hu, “Organized criticism of Einstein and relativity in 
China, 1949-1989”, Historical Studies in the Physical and 
Biological Sciences, Vol 34, Np. 2, pp. 311 - 338, 2004. 
University of Caliíornia Press. 

[10] A. A. )K7ỊaHOB, “BbiCTymieHHe Ha /ỊncKyccHH no KHHre 
r. 0. AneiccaiụỊpoBa «HcT 0 pmi 3anaAHoeBponeốcKOH 
Ohjioco(J)hh»”, 24 Hioidi 1947. Òcy^apcTBeHHoe 
H3AaTejibCTBO nonHTHHecKOH JlHTepaTypbi,1952. 
http://imwerden.de/pdf/zhdanov vystuplenie po povodu 

knigi aleksandrova 1952 text.pd (truy cập 8/9/18) 

[11] A.,ZỊ. AneiccaiụỊpOB, PeruiTHBHCTCKaii 0H3HKa. rnaBa XI, 
https://scepsis.net/library/id 1658.html (truy cập 8/9/18) 

[12] OT,Xí ìÊ"fegr, 2005-0-18, 
http://culture.people.com.cn/GB/40479/40480/3549856.ht 

ml (truy cập 8/9/18) 

[13] G. p. Kelly, “Colonial Schoọls In ỵietnam, 1918 to 1938” 
Proceedings of the Meeting of the French Coloniaí 
Historical Society, Vol. 2, pp. 96-106, 1977. 
https://www.istor.org/stable/pdf/42953192.pdf 

[14] Viện Đại học Đông Duong. Wikipedia 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n %C4%9 

0%E1 %BA%A 1 i h%E 1 %BB Q /o8Dc %C4%9Ỏ%C3%B4 

ng D%C6%B0%C6%A 1 ng (truy cập 9/1/18) 

[15] A Colonial University for South-East Asia? The 
Indochinese University in Hanoi (1906-1945), 
https://kyotoreview.org/yav/indochinese-colonial- 

umversity-for-south-east-asia/ (truy cập 9/1/18) 

[16] Ngụy Hữu Tâm, “về người sáng lập ngành vật lý ở nước 
ta*' 

https://kontưmqưetoi.com/2016/05/11/con-trai-cưa-gs- 

nguy-như-kontưm-viet-ve-cha-minh-ngưy-hưư-tam/ 

[17] Ngô Đăng Tri, “Giáo dục Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954: 
Diên trình, thanh tựu và kinh nghiệm” 

https://vnu.edu.vn/home/7C 1635/N4193/Giao-duc-Viet- 

Nam-thoi-kv-1945-/oE2% 8 0%93 -1954:-Dien-tnnh.- 

thanh-tuu-va-kinh-nghiem.htm (truy cập 9/1/18) 


[18] Huy Thiếu Huyền, Dưong Thị Thanh Hải: “Giáo sư Trần 
Văn Giàu: Một Nhà khoa học lỗi Ịạc”, Khoa Lịch sử, ĐH 
Vinh, Tạp chí KHCN Nghệ An, số 2, 2017. 

[19] Phạm Đạo, “Đôi nét về Khu học xá Trung Ương”, Hà 
Nọi, 2016. 

http://khoaspdbkhuhocxal952.blogspot.com/2016/04/gioi 

-thieu-khai-quat-ve-khu-hoc-xa-tu.html 

[20] Lê Xuân Khoa, “Đại học miền Nam trước 1975: hồi 
tưởng và nhận định”, Irvin, Calif., USA. 2010. 

https://nghiencuulichsu.com/2016/12/24/dai-hoc-mien- 

nam-truoc-1975-hoi-tuong-va-nhan-dinh/ 

[21] Bình Nguyên, “Ngày xuân hồi trưởng về Khoa học đại 
học đương”. 

https://docvui-suvnghi.net/bai-nen-doc-m/bnd- 

2016/bnd512/ 

[22] Feynman, Leighton, Sands, “The Feyman Lectures on 
Physics, Vol. 1, Ch. 15 

http://www.feynmanlectures.caltech.edU/I 15 .html 

[23] TTXVN, “55 năm khu ho5x cá Trung Ương - cái noi của 
nền giualo du5ccalch mạng Việt Nam”. Báo Nhân Dân 
điện tử 

http ://www.nhandan. com.vn/chinhtri/item/10973702- 

.html 

[24] Olga Kdor, “How China used schools to win over Hanoi”, 
16-01 -2018, New Y ork Times 

https://www.nytimes.com/20 18/0 l/26/opinion/how-china- 

used-schools-to-win-over-hanoi.html 

[25] 

55 2009^1 É, p. 110-119 
http://www.hprc. org.cn/pdf/ZGE)S20090101 6.pdf 
(Trương Nhất Bình, “3 9 0 năm hồi tưởng và, suy ngẫm về 
nghiên cứu cải cách thố địa”, Tạp chí Nghiến cứu lịch sử 
đảng Trung Cộng, tr. 110-119, Ky 1, năm 2009). 

[26] Marangé Ce 1 line, “Le communisnie vietnamien (1919- 
1991)”, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), Paris, pg. 
193-195,2012 

[27] Trần Quốc Vượng, “Cảm thức về thời gịan ỵà Têt Nguyên 
Đảrì\ Tạp chí bi sản văn hóa phi vật thể, số 1 (14), 2006. 

[28] Alexei Kojevnikov, “ Eỉnsteỉn and Soviet Ideology ”, 
Physics Today 55, 9, 59, 2002. 

https://phvsicstodav.scitation.Org/doi/pdf/10.1063/l.1522 

[29] suphamk2dalat, “Hệ thong giảo dục tại miền nam trước 
1975 nhan bản - dân tộc -khái phóng ”, 

https://suphamk2dalat.wordpress.com/20 12/09/14/he- 

thong-giao-duc-tai-mien-nam-truoc-nam-1975-nhan-ban- 

dan-toc-va-khai-phong/ (truy cập 1/9/2018) 

[30] Báo Sài gòn tiếp thị, “Nhà vật lỷ người Việt tại Pháp với 
100 nghiến cứu uy tín ”, 

https://news.zing.vn/nha-vat-lv-nguoi-viet-tai-phap-voi- 

100-nghien-cuu-uy-tin-postl 3 1070.html (truy cập 17/9/2018) 

[31] Landau, Lifshitz, “The classical theory of fìelds'\ Course 
of theoretical physics, vol. 2, 1951. 
https://archive.Org/stream/TheClassicalTheoryOfFields/L 

andauLifshitz-TheClassicalTheoryOfFields#page/n3 

(truy cập 17/9/2018) 


9 







































